Nhà khoa học Việt đứng tên một mình trên tạp chí hàng đâu vê khoa h... https://dantri.com.vn/print-20171025121855478.htm 


1of3 


DANTR Thứ Tư 25/10/2017 - 12:18 


Nhà khoa học Việt đứng tên một mình trên tạp chí hàng đầu về khoa học dữ liệu 
của Nature Research 


(Dán frị) - Lân đầu tiên, có một nhà khoa học người Việt, thực hiện công trình nghiên 
cứu hoàn toàn 1005 tại Việt Nam, đứng tên một mình được công bồ tại tạp chí 
Scienfjfic Data, một tạp chí hàng đâu về khoa học dữ liệu thuộc danh mục xuất bản 
của Nature Research danh tiếng. 


Đó là công trình “Survey data on Vietnamese propensity to attend periodic general 
health examinations” (tạm dịch: Dữ liệu khảo sát về xu hướng khám bệnh tổng thể 
định kỳ của người Việt) do TS. Vương Quân Hoàng, nhà nghiên cứu đang làm việc tại 
Trung tâm Nghiên cứu xã hội Liên ngành, Trường Đại học Thành Tây công bố đầu 
tháng 10/2017 vừa qua. 


Nghiên cứu này tiễn hành khảo sát phỏng vấn sâu 2.068 người trong giai đoạn từ tháng 
9 đến tháng 11/2016 tại địa bàn Hà Nội và khu vực lân cận. 





TS. Vương Quân Hoàng, nhà nghiên cứu đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu xã 
hội Liên ngành, Trường Đại học Thành Tây. 


Mục tiêu chính của nghiên cứu là xem xét mối quan hệ giữa thái độ và thói quen khám 
bệnh tổng thể định kỳ của người Việt so với các yêu tô thuộc về nhân khẩu học như 
giới tính, độ tuổi, học vấn, việc có hay không đóng bảo hiểm xã hội, khả năng sử dụng 
thiết bị công nghệ, kỹ năng và ý thức sử dụng các dụng cụ thiết bị y tế... Nghiên cứu 
cũng khảo sát về quan điểm của người dân đối với ảnh hưởng của thông tin họ thu 
được hàng ngày đến việc quyết định và hành vi sức khỏe định kỳ. 


Theo TS. Trần Quang Tuyến - Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu 
của tác giả Vương Quân Hoàng rất kịp thời, khi xét trong bối cảnh Việt Nam đang có 
những thay đôi cơ bản về đời sống xã hội. “Kinh tế phát triển kéo theo nhiều thay đối 
về thói quen, lối sống của người dân; trong đó hành vi khám bệnh định kỳ và một ví 
dụ. Tuy vậy, giới khoa học nước ta vẫn chưa có nhiều nghiên cứu kịp thời để phản ánh 


8/28/2021, 7:12 PM 


Nhà khoa học Việt đứng tên một mình trên tạp chí hàng đâu vê khoa h... https://dantri.com.vn/print-20171025121855478.htm 


2 of3 


và tìm hiêu cặn kẽ về những biên chuyên này”, TS. Tuyên nhận xét. 


Được biết, công trình mới công bồ này là công bồ thứ 5 của TS. Vương Quân Hoàng 
từ dự án nghiên cứu y-xã hội tại Trường ĐH Thành Tây mà ông là trưởng nhóm. Các 
kết quả trước đó là: 1) “Các tác nhân tâm lý và kinh tế xã hội tác động đến tính bền 
vững xã hội qua ảnh hưởng được cảm nhận lên chất lượng y tế và sức khỏe” 
(SŠusfainability 2017; 9(§): 1456. DOI:10.3390/su9081456); 2) Điều gì khiến người 
Việt (không) đến khám sức khỏe tổng quát định kỳ? (Osong Public Health & Research 
Perspectives 2017; 8(2):147-154); 3) “Lắng nghe nhu cầu sức khỏe khi cơ thê lên 
tiếng: hiểu biết từ một điều tra tại Việt Nam 2016 về khám sức khỏe tổng quát” (ndian 
Journal oƒ Community Healih 2017; 29(1):101-107); 4) “Truyền thông sức khỏe, công 
nghệ thông tin và thái độ công chúng đối với việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ” 
(F1000Research 2016; 5: 2935). 


Thông tin chỉ tiết về bài báo xem tại đây. 


TS. Vương Quân Hoàng tốt nghiệp tiến sĩ ngành Kinh tế tại Trường ĐH Tổng hợp 
Bruxelles, Bỉ. Trước khi nhậm nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên 
ngành thuộc Trường ĐH Thành Tây, TS. Hoàng đã có hơn 15 năm công tác tại nhiều 
đại học trong và ngoài nước, gần đây nhất là ĐH FPT. 


Tại Trường ĐH Thành Tây, TS. Hoàng đang chủ trì 2 nhóm nghiên cứu, một nhóm 
nghiên cứu về chủ đề “y-xã hội” mà công trình mới đăng trong tạp chí Scientfic Data 
của Nature là một kết quả đại diện. Nhóm nghiên cứu thứ hai tập trung vào chủ đề ““sản 
lượng và năng suất khoa học của các nhà khoa học xã hội Việt Nam”. 


Đến nay, TS. Vương Quân Hoàng đã có 50 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế 
thuộc danh mục ISI, Scopus và PubMed, cũng như chương sách của các nhà xuất bản 
uy tín như Palgrave Macmillan, ABC Chio/Praeger, Routledge, World ScIentific... 
Đồng thời, ông cũng là đồng/tác giả của 6 đầu sách chuyên khảo bằng Tiếng Anh và 
Tiếng Việt. 


Scientific Dara là ân phẩm mới nhất trong xê-ri hàn lâm NWzứure Research (đơn 
vị chủ quản của Tạp chí uy tín Nz/uze). Mặc dù mới được thành lập từ 2014, 
nhưng Scientjfic Dafa đã được đánh giá là tạp chí uy tín hàng đầu trong lĩnh 
vực đữ liệu mở. Theo Scimaøgo, tạp chí Scienfific Daía hiện có chỉ số H là 19 
và được xếp vào nhóm Q1 (cao nhất) ở cả 6 phân ngành liên quan. JCR 2016 
cho biết chỉ số ảnh hưởng impact factor của Scienrjfìc Daứa là 4.83, và sẽ tiếp 
tục tăng. 


Theo TS. Đoàn Văn Tỉnh, từ ĐH Waikato, New Zeland: ““Fạp chí với dữ liệu 
mở như $cienfific Daa là một xu hướng mới của công bố quốc tế hiện đại. 
Trước đây, thường chỉ có các tô chức nhà nước, phi chính phủ mới đủ nguồn 
lực công bố các dữ liệu mở. Tuy vậy, theo xu hướng mới, mỗi nhà khoa học 
đều có thê đóng góp cho nguồn dữ liệu mở đề cả thế giới đều có thể tiếp tục 
sử dụng”. “Việc một nhà khoa học làm việc gần như độc lập, công bố một 
mình trên tạp chí uy tín như Sciemifie Daia là rất đáng khích lệ cho giới khoa 
học Việt Nam nói chung và khoa học xã hội Việt Nam nói riêng”, TS. Tỉnh 
cho biết. 


8/28/2021, 7:12 PM 


Nhà khoa học Việt đứng tên một mình trên tạp chí hàng đâu vê khoa h... https://dantri.com.vn/print-20171025121855478.htm 


Thùy Dương 


Link nội dung: https://dantri.com.vn/g1ao-duc-huong-nghiep/nha-khoa-hoc-viet-dung- 
ten-mot-minh-tren-tap-chi-hang-dau-ve-khoa-hoc-du-lieu-cua-nature-research- 
201710251218§55478.htm 











3 of3 8/28/2021, 7:12 PM 


